KÍNH TỨ NIỆM XỨ 


Tôi đã được nghe như vây: Một thời, Thế Tôn sống giữa những 
người Kuru, tại Kamsàsadamma, một đô thị của dân Kuưru. Tại đấy, 
Thế Tôn gọi các Tỳ kheo: "Này các Tỳ kheo" và các vị ấy đáp: 
"Bạch Ngài, chúng con đây." Thế Tôn thuyết giảng như sau: 


Này các Tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh 
cho chúng sanh, thắng vượt phiền muộn bị thương, diệt trừ khô 
đau sầu não, đạt đến chánh đạo, chứng đắc Niết-bàn, đó là Bốn 
niệm xứ. 


Bồn niệm xứ ấy là gì? Này các Tỷ kheo, một Tỳ kheo sống mà 
quán tâm thể trong thần thể, tinh cần, liễu hội và chú tâm, thắng 
vượt tham dục, và sầu não trong cuộc đời này; vị ấy sông mà quán 
cảm thọ trong cảm thọ, tính cân, liễu hội và chú tâm, thăng vượt 
tham dục và sầu não trong cuộc đời này; vị ây sống mà quán tâm 
thức trong tâm thức, tinh cân, liễu hội và chú tâm, thắng vượt tham 
dục và sầu não trong cuộc đời nảy; vị ấy sống mà quán đối tượng 
tâm thức (hay pháp) trong đối tượng tâm thức, thăng vượt tham 
dục và sầu não trong cuộc đời này. 


QUÁN THÂN THÊ 
Niệm tâm và sự hít thở. 


Này các Tỳ kheo, sau khi đã đến khu rừng, đến một gốc cây hay 
đến một nơi trống trãi, ngôi xuống theo thể kiết pià, giữ thân thê 
ngay thắng và sự chú tâm sẵn sàng. Chú tâm, vị ấy hít vào, và chú 
tâm, vị ấy thở ra, hít vào dài, vị ấy biết, "Tôi hít vào dài", thở ra 
dài, vị ấy biết "Tôi thở ra dài", hít vào ngắn, vị ấy biết "Tôi thở vào 
ngắn", thở ra ngắn, vị ấy biết "Tôi thở ra ngắn". 


2 


"Cảm nghiệm cả toàn thân (hơi thở), tôi sẽ hít vào" vị ấy tập 
như thê, "An tịnh sự hoạt động của thân thê (thân hành), tôi sẽ thở 
ra", vị ây tập như thê. 


Như một người thợ tiện khéo léo, hay một người đang học nghề 
tiện, khi quay một vòng dải, biết răng "Tôi quay dài", hoặc khi 
quay ngắn, biết rằng “lôi quay ngăn". Cũng y như thế, một Tỳ 
kheo khi hít vào dài, biết rằng "Tôi hít vào dài" hoặc khi thở ra dài, 
biết rằng "Tôi thở ra dài", hoặc khi hít vào ngăn, biết rằng "Tôi hít 
vào ngắn", hay khi thở ra ngắn, biết rằng "Tôi thở ra ngăn". "Cảm 
nghiệm toàn cả thân thể như thế, tôi sẽ hít thở vào", vị ây tập như 
thế. "Cảm nghiệm toàn cả thân thể như thế, tôi sẽ thở ra". Vị ây tập 
như thế, "An tịnh sự hoạt động của thân thể, tôi sẽ thở ra", vị ây 
tập như thế. 


Theo như thế, vị ấy sống mà quán thân thể trong thân thể bằng 
cách hướng vào bên trong, hoặc vị ây sông mà quán thân thê trong 
thân thể bằng cách hướng ra ngoài, hoặc vị ấy sống mà quán thân 
thể trong thân thể bằng cách hướng vào bên trong và hướng ra bên 
ngoài. VỊ Ấy, sống mà quán các yêu tố sinh khởi trong thân thê, 
hoặc vị ấy sông mà quán các hoại diệt trong thân thể, hoặc vị ấy 
sống mà quán các yêu tô sinh khởi và hoại diệt trong thân thể. 
Hoặc niệm tâm của vị ây được xác lập với ý nghĩa "có thân thê 
đây", đến mức cần thiết để cho sự hiểu biết và chú tâm như thế, và 
vị ấy sống tự tại và không chấp trước một thứ gì trong cuộc đời. 
Này các Tỳ kheo, một vị Tỳ kheo sống mà quán thân thể trong 
thân thể như thế đấy. 


Các tư thế của thân thể: 


Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo khi đang đi, biết rằng 
“Tội đang đi", khi đang đứng, biết răng “Tôi đang đứng”, khi đang 
ngồi, biết rằng, “Tôi ĐườNG ngôi, khi đang năm xuông, biết răng 
“Tôi đang năm xuống", hoặc thân thể vị ây được đặt trong tư thế 
nảo, vị ấy biết thân thê ấy đúng như thế ấy. 


Theo như thế, vị ấy sống mà quán thân thê bằng cách hướng vào 
bên trong, hoặc vị ây sông mà quán thân thể trong thân thể bằng 
cách hướng ra ngoài, hoặc vị ấy sống mà quán thân thể trong thân 
thể băng cách hướng vào bên trong và hướng ra bên ngoài. VỊ ây 
sông mả quán các yêu. tố sinh khởi và hoại diệt trong thân thể, hoặc 
vị ấy sống mà quán yêu tố hoại diệt trong thân thẻ, hoặc vị ấy sống 
mà quán các yêu tố sinh khởi và hoại diệt trong thân thể. Hoặc tâm 
niệm của vị ây được xác lập với ý nghĩa: "Có thân thê đây” , đến 
mức cần thiết đủ cho sự hiểu biết và chú tâm như thế, và vị ấy XGNg 
tự tại và không chấp trước vào một thứ gì trong cuộc đời. Này các 
Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà quán thân thể trong thân thê như 
thê đây. 


Niệm tâm với sự liễu hội (tỉnh giác): 


Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo khi đang đi tới và khi 
đang đi lui, vận dụng sự liễu hội về điều mình đang làm; khi đang 
nhìn ngay vào và khi đang quay nhìn đi, vị ây vận dụng sự liễu hội 
về điều mình đang làm, khi đang co cúi và khi đang ưỡn duỗi, vị 
ấy vận dụng sự liễu hội về điều mình đang làm; khi đang mang y 
bát, vị ây vận dụng sự liễu hội về điều mình đang làm; khi đang ăn, 
uống, nhai, nếm, vị ấy vận dụng sự liễu hội về điều mình đang 
làm; khi đang đại tiểu tiện, vị ấy vận dụng sự liễu hội và điều mình 
đang làm; khi đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, đang ngủ, 
đang thức, đang nói và đang im, vị ấy vận dụng sự liễu hội điều mà 
mình đang làm. 


Theo như thế, vị ấy sống mà quán thân thể trong thân thể, bằng 
cách hướng vào bên trong; 


Hoặc vị ấy sống mà quán thân thể trong thân thể bằng cách 
hướng ra ngoài, 


Hoặc vị ấy sống mà quán thân thể trong thân thể bằng cách 
hướng vào bên trong và hướng ra bên ngoài. 


4 
VỊ ây sông mà quán các yêu tô sinh khởi trong thân thê. 
Hoặc vị ây sông mà quán các yêu tô hoại diệt trong thân thê, 


Hoặc vị ây sông mà quán các yêu tô sinh khởi và hoại diệt trong 
thân thê, 


Hoặc niệm tâm của vị ấy được xác lập với ý nghĩa: "Có thân thể 
đây" đến mức cần thiết đủ cho sự hiểu biết và chú tâm như thế, và 
vị ấy sống tự tại và không chấp trước vào một thứ gì trong cuộc 
đời. Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo mả quán thân thể trong thân 
thể như thế đấy. 


Quản tưởng về sự ghê tởm thân thể: 


Lại nữa, này các Tỳ kheo, một vị Tỳ kheo quán tưởng về chính 
cái thân thể này, được bao bọc bằng da và đầu cả những thứ dơ 
dáy, từ gót chân trở lên và từ đỉnh tóc trở xuống, mà suy nghĩ rằng: 
"Trong thân thể này đây có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phối, ruột non, 
ruột giả, màng ruột, phân, mật, đàm, mủ, máu, mỡ đặc, mỡ nước, 
nước miếng, nước nhờn, nước khớp xương, nước tiểu". 


Này các Tỳ kheo, cũng giống như một bao tải có hai nắp đựng 
đầy các loại hạt như lúa, gạo lứt, đậu xanh, đậu bò, mè, gạo và một 
người có mắt tốt, sau khi mở bao ra, nên quán tưởng răng: "Đây là 
lúa, đây là gạo lút, đây là đậu xanh, đây là đậu bò, đây là mè, đây 
là gạo". Này các Tỳ kheo, cũng như thế, một Tỳ kheo quán tưởng 
về chính cái thân thể này được bao bọc bằng da, và đầy những thứ 
dơ dáy, từ gót chân trở lên và từ đỉnh tóc trở xuống, mà suy nghĩ 
rằng: "Trong thân thê này có tóc, lông, móng.... nước tiểu". 


Theo như thế, vị ấy sông mả quán thân thê bằng cách hướng vào 
bên trong, hoặc vị ây sông mà quán thân thể trong thân thể bằng 
cách hướng ra bên ngoài, hoặc vị ây sống mà quán thân thể trong 
thân thể bằng cách hướng vào bên trong và hướng ra bên ngoài. Vị 


5 


ấy sống mà quán các yếu tố sinh khởi trong thân thể, hoặc vị cây 
sông mả quản các yếu tố hoại diệt trong thân thể, hoặc vị ấy sống 
mả quản các yếu sinh khởi và hoại diệt trong thân thể. Hoặc niệm 
tâm của vị ấy được xác lập với ý nghĩa: "Có thân thể đây" , đến 
mức cần thiết đủ cho sự hiểu biết và chú tâm như thế, và vị ấy Tôn 
tự tại và không chấp trước một thứ gì trong cuộc đời. Này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo mà sông quán thân thê trong thân thể như thế 
đây. 


Quán tưởng về Tứ đại: 


Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo quán tưởng về chính cái 
thân thể này theo như các tư tưởng thế mà nó được đặt đề, sắp xếp, 
về mặt Tứ đại: “Trong thân thể này, có địa đại, thủy đại, hỏa đại, 
phong đại". 


Này các Tỳ kheo, cũng giống như một người đồ tế khéo léo hay 
một người đang học nghề đồ tế, sau khi đã giết một con bò và xẻ 
nó ra từng phần, đang ngồi giữa ngã tư đường: cũng như thế, một 
Tỳ kheo quán tưởng chính thân thê này, theo như các tư thế mà nó 
được đặt đề, về mặt Tứ đại: “Trong thân thê này, có địa đại, thủy 
đại, hỏa đại, phong đại". 


Theo như thế, vị ấy sống mà quán thân thể trong thân thể bằng 
cách hướng vào bên trong, hoặc vị ây sống mà quán thân thê trong 
thân thể bằng cách hướng ra bên ngoài, hoặc vị ây sống mà quán 
thân thê trong thân thể bằng cách hướng vào bên trong và hướng ra 
bên ngoài. Vị â ây sống mà quản các yêu tố sinh khởi trong thân thể, 
hoặc vị ây sống mà quán các yếu tố hoại diệt trong thân thể, hoặc 
VỊ ấy sống mà quán các yếu tố sinh khởi và hoại diệt trong thân 
thể. Hoặc niệm tâm của vị ây được xác lập với ý nghĩa: "Có thân 
thể đây" , đến mức cần thiết để cho sự hiểu biết và chú tâm như thé, 
và vị ấy sêNh tự tại và không chấp trước vào một thứ gì trong cuộc 
đời. Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà quán thân thê trong 
thân thể như thế đấy. 


Chín phép quán nghĩa địa: 


1/ Lại nữa, này các Tỳ kheo, cũng như một Tỳ kheo thấy một 
xác chết để đã một, hai, ba ngày, trương sình, xanh thâm, và thối 
rã, bị vứt bỏ trong bãi tha ma, rồi vị ấy liên hệ với chính cái thân 
thể mình như thế: "Thật vậy, thân thể này của ta đây cũng cùng 
một bản chất như thế, rồi sẽ trở thành như thế, và sẽ không thoát 
khỏi điều ấy". 


Theo như thế, vị ấy sống mà quán thân thể trong thân thể bằng 
cách hướng vào bên trong, hoặc vị ây sống mà quán thân thể trong 
thân thể bằng cách hướng ra bên ngoài, hoặc vị ây sống mà quán 
thân thê trong thân thể bằng cách hướng vảo bên trong và hướng ra 
bên ngoài. VỊ â ây sống mà quán các yêu tố sinh khởi trong thân thể, 
hoặc vị ây sống mà quán các yếu tố hoại diệt trong thân thể, hoặc 
VỊ Ấy sống mà quán các yếu tố sinh khởi và hoại diệt trong thân 
thể. Hoặc niệm tâm của vị ây được xác lập với ý nghĩa: "Có thân 
thể đây", đến mức cân thiết để đủ cho sự hiểu biết và chú tâm như 
thế, vị ây sống tự tại và không chấp trước một thứ gì trong cuộc 
đời. Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà quán thân thê trong 
thân thể như thế đấy. 


2/ Lại nữa, này các Tỳ kheo, cũng như một Tỳ kheo thấy một 
xác chết bị vứt bỏ trong bãi tha ma, đang bị quạ, diều hâu, kên kên, 
chó, dã can hay các loài giòi bọ khác nhau ăn, TỒi vị ây liên hệ với 
chính cái thân thể của mình như thế này: "Thật vậy, thân thể này 
của ta đây, cũng cùng một bản chất như thế, rồi sẽ trở thành như 
thế, và sẽ không thoát khỏi điều ấy". 


Theo như thế, vị ấy sống mà quán thân thê trong thân thể bằng 
cách hướng vào bên trong... 


3/ Lại nữa, này các Tỳ kheo, cũng như một Tỳ kheo thấy một 
xác chết bị vứt bỏ trong bãi tha ma mà chỉ còn là một bộ xương với 
(một tí) thịt và máu (dính trong đó), được nối lại bằng gân, rồi vị 
ây liên hệ với chính thân thể của mình như thế này: "Thật vậy, thân 


Sỹ 


thể này của ta đây cũng cùng một bản chất như thế, rồi sẽ trở thành 
như thê, và cũng không thoát khỏi điêu ây"”. 


Theo như thế, vị ấy sống mà quán thân thê trong thân thể bằng 
cách hướng vào bên trong... 


4/ Lại nữa, này các Tỳ kheo, cũng như một Tỳ kheo thấy một 
xác chết bị vứt bỏ trong bãi tha ma và chỉ còn là một bộ xương, 
còn dính máu và không còn thịt, được nối lại bằng gân, rồi vị ấy 
liên hệ với chính cái thân thể của mình như thế này: "Thật vậy, 
thân thể này của ta An cũng cùng một bản chất như thế và sẽ 
không thoát khỏi điều ấy". 


Theo như thế, vị ấy sống mà quán thân thê trong thân thể bằng 
cách hướng vào bên trong... 


5/ Lại nữa, này các Tỳ kheo, cũng như một Tỳ kheo thấy một 
xác chết bị vứt bỏ trong bãi tha ma và chỉ còn là một bộ xương 
không có thịt và máu, được nối lại bằng gân, rồi vị ấy liên hệ với 
chính cái thân thể của mình như thế này: "Thật vậy, thân thể này 
của ta đây cũng cùng một bản chất như thế, rồi sẽ trở thành như thế 
và sẽ không thoát khỏi điều ấy". 


Theo như thế, vị ấy sông mà quán thân thê trong thân thể bằng 
cách hướng vào bên trong... 


6/ Lại nữa, này các Tỳ kheo, cũng như một Tỳ kheo thấy một 
xác chết bị vứt bỏ trong bãi tha ma và chỉ là những cái xương rời, 
Tải Tác khắp mọi phía - chỗ này một xương bàn tay, chỗ kia một 
xương bàn chân một xương ống chân, một xương đùi, xương sống, 
xương chậu, xương sọ - TỒi vị ây liên hệ với chính cái thân thê của 
mình như thế này: "Thật vậy, thân thể này của ta đây cũng cùng 
một bản chất như thế, rồi sẽ trở thành như thế và sẽ không thoát 
khỏi điều ấy". 


S 


Theo như thế, vị ấy sống mà quán thân thê trong thân thể bằng 
cách hướng vào bên trong... 


7/ Lại nữa, này các Tỳ kheo, cũng như một Tỳ kheo thấy một 
xác chết bị vứt bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn là những cái xương 
trăng bệch như màu vỏ ốc.. 


S/... chỉ còn là những cái xương, đã hơn một năm, năm trong 
một đông... 


0/... chỉ còn là những cái xương mục rã hêt và trở thành bụi, rôi 
vị ây liên hệ với chính cái thân thê của mình như thê này: ”... " 


QUÁN CẢM THỌ 


Và này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà quán cảm thọ trong 
cảm thọ như thê nào? 


Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo khi thể nghiệm một cảm thọ vui 
thích thì biết: "Tôi thể nghiệm một cảm thọ vui thích"; khi thể 
nghiệm một cảm thọ phiền khổ, vị ây biết: "Tôi thể nghiệm một 
cảm thọ phiền khổ", khi thể nghiệm một cảm thọ không vui thích, 
không phiền khổ, vị ấy biết: "Tôi thể nghiệm một cảm thọ không 
vui thích không phiền khô": khi thê nghiệm một cảm thọ vui thích 
thuộc vật chất, vị ây biết: "Tôi thể nghiệm một cảm thọ vui thích 
thuộc vật chất": khi thê nghiệm một cảm thọ vui thích thuộc tính 
thần, vị ấy biết: "Tôi thể nghiệm một cảm thọ vui thích thuộc tỉnh 
thần": khi thê nghiệm một cảm thọ phiền khổ thuộc vật chất, vị ây 
biết: "Tôi thể nghiệm một cảm thọ phiền khổ thuộc vật chất": khi 
thể nghiệm một cảm phiền khổ thuộc tỉnh thân, vị ấy biết: "Tôi thể 
nghiệm một cảm thọ phiến khổ thuộc tinh thần": khi thể nghiệm 
một cảm thọ không vui thích không phiền khổ (bióe vật chất, VỊ ây 
biết: "Tôi thể nghiệm một cảm thọ không vui thích không phiền 
khổ thuộc vật chất": khi thể nghiệm một cảm thọ không vui thích 


0 


không phiền khổ thuộc tinh thần, vị ấy biết: "Tôi thể nghiệm một 
cảm thọ không vui thích không phiên khô thuộc tình thân”. 


Theo như thế, vị ấy sống mà quán cảm thọ trong cảm thọ bằng 
cách hướng vào bên trong, hoặc vị ây sông mà quán cảm thọ bằng 
cách hướng ra bên ngoài, hoặc vị ây sông mà quán cảm thọ trong 
cảm thọ bằng cách hướng vào bên trong và hướng ra bên ngoài. VỊ 
ấy sống mà quán các yêu tố sinh khởi trong cảm thọ, hoặc vị ây 
sông mà quán các yếu tố hoại diệt trong cảm thọ, hoặc vị ấy sông 
mà quán các yếu tố sinh khởi và hoại diệt trong cảm thọ. Hoặc 
niệm tâm của vị ây được xác lập với ý nghĩa: "Họ cảm thọ đây”, 
đến mức cần thiết đủ cho sự hiểu biết và chú tâm như thế, và vị ây 
sống tự tại và không chấp trước một thứ gì trong cuộc đời. Này các 
Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà quán cảm thọ trong cảm thọ như 
thê đây. 


QUÁN TÂM THỨC 


Và này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà quán tâm thức trong 
tâm thức như thê nào? 


Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo khi tâm có tham dục, biết rằng 
tâm có tham dục; khi tâm không tham dục, biết tâm không tham 
dục, khi tâm có sân hận, biết rằng tâm có sân hận, khi tâm không 
có sân hận biết rằng tâm không có sân hận; khi tâm có si muội biết 
rằng tâm có si muội; khi tâm không có si muội biết răng tâm không 
có si muội; khi tâm có ở trong trạng thái nhu thiếp, biết tâm trong 
trạng thái nhu thiếp; khi tâm ở trong trạng thái tán loạn, biết tâm ở 
trong trạng thái tán loạn; khi tâm ở trạng thái phát triển biết tâm ở 
trạng thái phát triển; khi tâm ở trạng thái chưa phát triển, biết rằng 
tâm ở trạng thái chưa phát triển, khi tâm ở trạng thái có một trạng 
thái khác cao hơn nó, biết tâm trạng ở trạng thái cao hơn nó; khi 
tâm ở trạng thái không có một trạng thái nào khác cao hơn nó; khi 
tâm ở trạng thái định, biết rằng tâm ở trạng thái định; khi tâm ở 


10 


trạng thái chưa định...; khi tâm ở trạng thái giải thoát...; khi tâm ở 
trạng thái chưa giải thoát, biệt ở trạng thái chưa giải thoát. 


Theo như thế, vị ấy mà sống quán tâm thức trong tâm thức bằng 
cách hướng vào bên trong... bằng cách hướng ra bên ngoài,... bằng 
cách hướng vào bên trong và hướng ra bên ngoài. Vị ấy sống quán 
các yếu tố sinh khởi trong tâm thức.,... các yếu tố hoại điệt trong 
tâm thức,... các yếu tố sinh khởi và hoại diệt trong tâm thức. Hoặc 
niệm tâm vị ấy được xác lập với ý nghĩa: "Có tâm thức đây", đến 
mức cân thiết đủ cho sự hiểu biết và chú tâm như thế, và vị ấy sống 
tự tại không chấp trước vào một thứ gì trong cuộc đời. Này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo mà sống quán tâm thức trong tâm thức như thế 
đây. 


QUÁN ĐÓI TƯỢNG TÂM THỨC (PHÁP) 
Năm triền cái: 


Và này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà quán đối tượng tâm 
thức trong đôi tượng tâm thức như thê nào? 


Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà quán đối tượng tâm 
thức trong đôi tượng tâm thức thuộc Năm triên cái. 


Này các Tỳ kheo, khi có ái dục, một Tỳ kheo biết: "Trong tôi có 
ái dục”; hoặc khi không có ái dục, vị ây biết “Trong tôi không có ái 
dục”. VỊ ây biết ái dục chưa sanh khởi nay sanh khởi như thế nào, 
vị ấy biết ái dục đã sanh khởi nay bị khử diệt như thế nào, và vị ấy 
biết ái dục đã bị khử diệt và không sanh khởi trong tương lai như 
thê nào. 


Khi có sân hận, vị cây biết: "Trong tôi có sân hận", hoặc khi 
không có sân hận, vị ấy biết: "Trong tôi không có sân hận" vị ấy 
biết sân hận chưa sanh khởi nay sinh khởi như thế nào, vị ấy biết 
sân hận đã sinh khởi nay bị khử diệt như thế nào, và vị ấy biết sân 
hận đã bị khử diệt sẽ không sinh khởi trong tương lai như thế nào. 


li 


Khi có hôn trầm và thủy miên, vị ấy biết: "Trong tôi có hôn 
trầm và thùy miên”; hoặc khi không có hôn trầm và thùy miên, vị 
ấy biết: "Trong tôi không có hôn trầm và thùy miên". Vị ấy biết 
hôn trầm và thùy miên chưa sinh khởi nay sinh khởi như thế nảo, 
vị ấy biết hôn trầm và thùy miên đã sinh khởi nay khử diệt như thế 
nảo, và vị ấy biết hôn trầm và thùy miên đã bị khử diệt sẽ không 
sinh khởi trong tương lai như thế nào. 


Khi có trạo hối, vị ây biết: "Trong tôi có trạo hối", hoặc khi 
không có trạo hối, vị ấy biết: "Trong tôi không có trạo hối". Vị ấy 
biết trạo hối chưa sinh khởi, nay sinh khởi như thế nào, vị ấy biết 
trạo hối sinh khởi nay bị khử diệt như thế nảo, và vị ấy biết trạo 
hối đã bị khử diệt sẽ không sinh khởi trong tương lai như thế nảo. 


Theo như thế, vị ấy sống mà quán đối tượng tâm thức trong đối 
tượng tâm thức bằng cách hướng vào bên trong, hoặc vị ấy sống 
mà quán đối tượng tâm thức trong đối tượng tâm thức bằng cách 
hướng ra bên ngoài, hoặc vị ấy sống mà quán đối tượng tâm thức 
trong đối tượng tâm thức bằng cách hướng vảo bên trong và hướng 
ra bên ngoài. VỊ ấy sống mà quán các yêu tố sinh khởi trong đối 
tượng tâm thức, hoặc vị ây sông mả quán các yếu tô hoại diệt trong 
đối tượng tâm thức, hoặc vị ấy sống mà quán các yếu tố sinh khởi 
và hoại diệt trong đối tượng tâm thức. Hoặc niệm tâm của vị ây 
được xác lập với ý nghĩa: "Có đối tượng tâm thức đây": đến mức 
cần thiết đủ cho sự hiểu biết và chú tâm như thế, và vị ấy sống tự 
tại và không chấp trước vào một thứ gì trong cuộc đời. Này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo sống mà quán đối tượng tâm thức như thế đấy. 


Năm uấn: 


Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà quán đối tượng 
tâm thức trong đối tượng tâm thức vào Năm uẩn. 


Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà quán đối tượng tâm 
thức trong đôi tượng tâm thức vê Năm uân như thê nào? 


12 


Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nghĩ: Đây là sắc, đây là sự sinh 
khởi của sắc, và đây là sự hoại diệt của sắc. Đây là thọ, đây là sự 
sinh khởi của thọ, và đây là sự hoại diệt của thọ. Đây là tưởng, đây 
là sự sinh khởi của tưởng và đây là sự hoại diệt của tưởng. Đây là 
hành, đây là sự sinh khởi của hành, và đây là sự hoại diệt của hành. 
Đây là thức, đây là sự sinh khởi của thức và đây là sự hoại diệt của 
thức. 


Theo như thế, vị ấy sống mà quán đối tượng tâm thức, trong đối 
tượng tâm thức bằng cách hướng vào bên trong, hoặc vị ấy sống 
mà quán đối tượng tâm thức trong đối tượng tâm thức bằng cách 
hướng ra bên ngoài, hoặc vị ấy sống mà quán đối tượng tâm thức 
trong đối tượng tâm thức bằng cách hướng vào bên trong và hướng 
ra bên ngoài. Vị ấy sông mà quán các yêu tố sinh khởi trong đối 
tượng tâm thức, hoặc vị ây sống mà quán các yếu tô hoại diệt trong 
đối tượng tâm thức, hoặc vị ấy sống mà quán các yếu tố sinh khởi 
và hoại diệt trong đối tượng tâm thức. Hoặc tâm của vị ây được 
xác lập với ý nghĩa: "Có đối tượng tâm thức đây" , đến mức cần 
thiết đủ cho sự hiểu biết và chú tâm như thế, và vị ây sống tự tại 
không chấp trước vào một thứ gì trong cuộc đời. Này các Tỳ kheo, 
một Tỳ kheo sống mà quán đối tượng tâm thức trong đối tượng 
tâm thức như thế đấy. 


SIM HỘI XỨ Và SúM ngoại Xử: 


Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sông mà quán đôi tượng 
tâm thức trong đôi tượng tâm thức vê sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. 


Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo biết con mắt và sắc, và biết kiết 
sử sinh khởi tùy thuộc vào hai thứ này (mắt và các hình sắc) vị ấy 
biết kiết sử đã sinh khởi nay bị khử diệt như thế nào, vị ấy biết kiết 
sử đã khử diệt sẽ không sinh khởi trong tương lai như thế nào. 


13 


Vị ấy biết tai và các thanh và biết các kiết sử sinh khởi tùy thuộc 
vào hai thứ này, vị ấy biết kiết sử chưa sinh khởi nay sinh khởi như 
thế nào, vị ấy biết kiết sử đã sinh khởi nay bị khử diệt như thế nảo, 
và vị ấy biết kiết sử đã bị khử diệt sẽ không sinh khởi trong tương 
lai như thế nào. 


Vị ấy biết mũi và các mùi hương, và biết kiết sử sinh khởi tùy 
thuộc vào hai thứ này, vị ây biết kiết sử chưa sinh khởi nay sinh 
khởi như thế nào, vị ấy biết kiết sử đã bị khử diệt sẽ không sinh 
khởi trong tương lai như thế nảo. 


VỊ ây biết thân và các đối tượng của sự xúc chạm, và biết kiết sử 
sinh khởi tùy thuộc vào hai thứ này, vị ấy biết kiết sử chưa sinh 
khởi nay sinh khởi như thế nào, vị ấy biết kiết sử đã sinh khởi nay 
bị khử diệt như thế nào, và vị ấy biết kiết sử đã bị khử diệt sẽ 
không sinh khởi trong tương lai như thế nảo. 


Vị ấy biết ý thức và các đối tượng của ý thức, và biết kiết sử 
sinh khởi tùy thuộc vào hai thứ này, vị ấy biết kiết sử chưa sinh 
khởi nay sinh khởi như thế nào, vị ấy biết kiết sử đã sinh khởi nay 
bị khử diệt như thế nào, và vị ấy biết kiết sử đã bị khử diệt sẽ 
không sinh khởi trong tương lai như thế nảo. 


Theo như thế, này các Tỳ kheo, vị ây sông mà quán đối tượng 
tâm thức trong tâm thức bằng cách hướng về bên trong, hoặc vị ây 
sống quán đối tượng tâm thức trong đối tượng tâm thức bằng cách 
hướng ra bên ngoài, hoặc vị ấy sống mà quán đối tượng tâm thức 
băng cách hướng vảo bên trong và hướng ra bên ngoài. VỊ â ấy sống 
mả quán các yêu tố sinh khởi trong đối tượng tâm thức, hoặc vị ây 
sống mà quán các yếu tố hoại diệt trong đối tượng tâm thức, hoặc 
vị ấy sống mà quán các yếu tố sinh khởi và hoại diệt trong đối 
tượng tâm thức. Hoặc niệm tâm của vị ây được xác lẬp với ý 
nghĩa: "Có đối tượng tâm thức đây", đến mức cần thiết cho sự hiểu 
biết và chú tâm như thế, và vị ấy sống tự tại và không chấp trước 
một thứ gì trong cuộc đời. Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà 


14 


quán đôi tượng tâm thức trong đôi tượng tâm thức về sáu nội xứ và 
sáu ngoại xứ như thê này. 


Bảy giác chỉ: 


Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà quán đối tượng 
tâm thức trong tâm thức về bảy giác ch1. 


Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà quán đối tượng tâm 
thức trong tâm thức về Bảy giác chi như thế nào? 

Này các Tỳ kheo, khi có Niệm giác chỉ, vị ấy biết: "Trong tôi có 
Niệm giác chi", hoặc khi không có Niệm giác chỉ, vị ấy biết: 
"Trong tôi không có Niệm giác chỉ", và vị ấy biết Niệm giác chỉ 
chưa sinh khởi nay sinh khởi như thế nào, và Niệm giác chi đã sinh 
khởi nay phát triển viên mãn như thế nào. 


Khi có Trạch pháp giác chị, vị ấy biết: "Trong tôi có Trạch pháp 
giác CHI”...: 


Khi có Tình tân giác chị, vị ây biệt: “Trong tôi có Tĩnh tân giác 
Ch1"... 


Khi có Hỷ giác chi, vị ấy biết: "Trong tôi có Hỷ giác chỉ"... 


Khi có Khinh an giác chị, vị ây biệt: "Trong tôi có Khinh an 
611G'EHT s..¿ 


Khi có Định giác chị, vị ây biệt: “Trong tôi có Định giác ch1",... 
Khi có Xả giác chị, vị ây biệt: “Trong tôi có Xả giác chi"”,... 


Theo như thế, vị ấy sống mà quán đối tượng tâm thức trong đối 
tượng tâm thức băng cách hướng vào bên trong. 


Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà quán đối tượng tâm 
thức trong đôi tượng tâm thức vê Bảy giác chi như thê đây. 


15 
Tứ đễ: 


Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà quán đối tượng 
tâm thức trong đôi tượng tâm thức vê Tứ đê. 


Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà quán đối tượng tâm 
thức trong đôi tượng tâm thức vê Tứ đê như thê nào? 


Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo biết đúng theo thực tại: "Đây là 
khổ", vị ấy biết đúng theo thực tại: “Đây là nguồn gốc của khổ”; vị 
ấy biết đúng theo thực tại: "Đây là sự chấm dứt khổ"; vị ấy biết 
đúng theo thực tại: "Đây là con Đường dẫn đến sự chấm dứt khổ". 


Theo như thế, vị ấy sống mà quán đối tượng tâm thức trong đối 
tượng tâm thức bằng cách hướng vào bên trong.... (như phần 
trước). Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà quán đối tượng 
tâm thức trong đối tượng tâm thức về Tứ đề như thế đấy. 


Thực vậy, này các Tỳ kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này, 
theo cách này, trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả 
vị sau: quả vị Chánh trí ngay trong kiếp này đây, hoặc quả vị Bất 
hoàn nếu còn đôi chút dư báo trong hiện tại. 


Này các Tỳ kheo, đừng nói chi đến bảy năm, vị nào tu tập Bốn 
Niệm Xứ này, theo cách này trong sáu năm... trong năm năm... 
trong bốn năm... trong ba năm... trong hai năm ...trong một năm. 
Vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này, theo cách này, trong bảy tháng... 
trong sáu tháng... trong năm tháng... trong bốn tháng... trong ba 
tháng... trong hai tháng... trong một tháng... trong nửa tháng..., vị 
ấy cũng có thể chứng trong một hay hai quả vị sau: quả vị Chánh 
trí ngay trong kiếp này đây, hoặc quả vị Bất hoàn, nếu còn đôi chút 
dư báo trong hiện tại. 


Này các Tỳ kheo, đừng nói chi đến nửa tháng. Vị nào tu tập Bốn 
Niệm Xứ này, theo cách này, trong một tuân, vị ây cũng có thê 


l6 


chứng một trong hai quả vị sau: quả vị Chánh trí trong kiếp này 
đây, hoặc quả vị Bât hoàn, nêu còn đôi chút dư báo trong hiện tại. 


Vì như thế nên ta nói: "Này các Tỳ kheo, đây là con đường độc 
nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, thắng vượt phiền muộn bi 
thương, diệt trừ khô đau sầu não, đạt đến Chánh đạo, chứng đắc 
Niết-bàn, đó là Bốn Niệm Xứ". 


Thế Tôn thuyết dạy như thế. Các vị Tỳ kheo hoan hý thọ trì lời 
dạy của Ngài. 


